TU DIEU DE 
BAT CHANH DAO 


DUONG VÀO KINH LANG NGHIÊM 


Loi dẫn nhập 


Mong rằng bài viết ngắn gọn sau đây sẽ giúp cho người đọc biết được phương thức 
tìm hiểu Phật Pháp, từ cấp bậc căn bản đến cao cấp, không bị sai lạc. Những lời 
viết ra trong quyền sách này sẽ được trình bảy một cách đơn giản, cô đọng, không 
mang tính chất nghiên cứu dai dòng, và nhất là giảm thiêu, đến mức có thể, việc 
dùng từ ngữ chuyên môn Hán Việt. 


Những lời đức Phật dạy gọi là Phật Pháp. Ngay sau khi đức Phật nhập diệt,! vào 
mùa an cư nhập hạ”, ngài Maha Ca Diép triệu tập Pháp hội đầu tiên gồm chư tăng 
đã đắc quả A La Hán, để nghe ngài Anan - thị giả của đức Phật — ké lại những lời 
của đức Phật dạy do chính ngài Anan đã nghe được, và ngài Ưu ba ly kế lại phần 
Giới luật. Nếu những lời do ngài Anan và ngài Ưu ba ly kể lại, được một số vị A 
La Hán xác nhận là đúng, tất cả Pháp hội đều tụng lại để nhớ. Pháp hội này kéo 
dai bảy tháng. Những lời dạy này, ké từ đó, được truyền miệng dạy lại vì lúc bấy 
giờ chưa có chữ viết. Về sau, khi có chữ viết, Phật Pháp mới được ghi lại thành 
sách, được gọi là Tam Tạng Kinh, phân thành ba loại: Kinh (lời đức Phật dạy,) 
Luật (những việc không nên làm,) Luận (đức Phật trả lời đại chúng.) 


Ngày nay, nếu chúng ta muốn, trong bước đầu, tự tìm hiểu Phật Pháp, chúng ta 
phải dựa vào Kinh Phật được viết bằng ngôn ngữ nảo mà chúng ta có thé hiểu 
được. Đôi lúc, chúng ta cũng cần phải tham khảo qua các ngôn ngữ khác dé kiểm 
chứng, vì sách phiên dịch có nhiều khi không được chính xác. Khi đọc Kinh Phật, 
chúng ta phải biết được rằng thế nào là “hiểu nghĩa chữ của một câu, một đoạn, 
một chương, trong một quyên Kinh Phật, và nghĩa của Kinh.” Vì sao? Vì đối với 
Phật Pháp, chúng ta chỉ có thể nói là hiểu nghĩa của Kinh, sau khi thực hành lời 
dạy của Kinh có kết quả (trải nghiệm.) Ngoài ra, nghĩa chữ của Kinh, mỗi người 
chúng ta cũng có thé hiểu khác nhau. Thật vậy, ngay cả cùng nhìn một cảnh vật, 
cùng nghe một âm thanh, cùng ngửi một mùi, cùng nếm một vị, cùng chạm một 


1 Năm đức Phật nhập diệt là năm 544 trước Tây lịch, cũng là năm Phật lịch đầu tiên. 

2 Mùa an cư nhập hạ: Thời đức Phật, chư Tăng/Ni đều ở trong rừng xa làng mạc, thành phố, đi khất thực. Về mùa 
hè, ở Ấn độ là mùa mưa, chư Tăng/Ni không đi khất thực, Phật tử tổ chức chỗ ăn ở cho họ tu tập. 

3 Theo lịch sử ghi lại, số lượng chư tăng A La Hán tham gia Pháp hội này là 500 vị. 

* Hai loại chữ viết: Kinh thuộc hệ Theravada bằng Pali, và hệ Đại thừa bằng Sanskrit. 


3 


vật, cùng nghĩ một van đê, hau hét chúng ta cảm nhận, phán đoán, đánh giá khác 
nhau. 


Lẫy một ví dụ dé dé hiểu: Hiện tượng một em bé chết. Cha mẹ em bé đau khổ đứt 
ruột, trong khi đó, ông bà và anh chị em ruột thịt tỏ ra thật buồn, còn bạn bè của 
người trong gia đình chỉ buông lời nói tội nghiệp, và người di qua đường đôi khi 
không mấy quan tâm. Điều này nói lên rằng trước một sự kiện, mỗi cá nhân 
đánh giá khác nhau, tùy theo sự liên hệ, dính mắc của cá nhân với sự kiện. 


Hơn thế nữa, tùy theo câu hỏi của mỗi người, của mỗi nhóm người ... lời đức Phật 
dạy khác nhau, để rồi theo đó mà chúng ta áp dụng, thực hành trong đời sống 
hằng ngày. Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm (ĐPĐTLN) được đức Phật gọi 
là loại Kinh Tối Thượng Thừa.° Do đó, để có thé hiểu Phật Pháp dưới nhãn 
quan của Kinh ĐPĐTLN không đơn giản. Để tránh sự hiểu sai lạc trên con đường 
tu tập, chúng ta phải thực hành nhập đàn tràng Lăng Nghiêm, để có thể dùng 
những trải nghiệm đạt được trong đàn tràng, kiểm chứng lại những lời dạy của đức 
Phật. Đối với Kinh ĐPĐTLN, nếu chúng ta không xây dựng dan tràng Lăng 
Nghiêm để thực hành giúp cho tập khí được giải trừ bớt dần, và việc nhập Thiền 
Định một trăm ngày sẽ dễ có tiến bộ, chúng ta khó có thé có trí tuệ để hiểu được 
Kinh ĐPĐTLN. 


Chùa Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm 


Thực hành Lăng Nghiêm Đại Định là để thành Phật. 


Điều kiện cần, trước khi tìm hiểu Phật Pháp 


- Nếu chúng ta khẳng định rằng loài người khi đã chết, sự sống chấm dứt, thân xác 
trở về với cát bụi và ching con gi tiép nỗi nữa, hoặc giả, đạo Phật chỉ là một hệ 
thống triết lý mà thôi, như vậy, chúng ta không nên mất thời giờ để tìm hiểu Phật 
Pháp làm gì. Vì sao vậy? Vì Phật giáo, qua Thiền Định, biết được rằng con người 
gồm hai phần vật chất và tâm linh. Nếu vì một ly do gì đó (hoặc tai nạn, bệnh, gia) 
mà chết, phần tâm linh (Phật giáo gọi là thần thức) rời bỏ thân xác hiện có và 
nhập vào một thân xác khác của một trong sáu loài chúng sinh® để có sự sống mới 
tiếp diễn dưới một hình dạng khác gọi là “tái sinh trong vòng sinh tử luân hồi.” 
Ngày nay, chuyện chết và tái sinh được giới truyền thong pho biến rất rộng rãi. Do 
đó, chúng ta hãy tìm sách vở, phim ảnh tải liệu để xem, hầu có được một niềm tin 
sơ khởi vào sự tái sinh, để xây dựng mục tiêu “thoát ly sinh tử luân hồi,” như 
vậy, mới bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp để thực hành, nếu không sẽ phí thời gian vô 
ích. 


- Những sự kiện, hiện tượng mà Phật Pháp đề cập đến gồm hai loại khác nhau: loại 
thứ nhất gồm những gì mà sáu giác quan” của chúng ta có thê nhận biết được gọi là 
pháp “hữu vi,” và loại thứ hai gồm những gi chỉ có thé nhận biết được qua Thiền 
Định gọi là pháp “vô vi.” Khi gặp trường hợp các sự kiện vô vi, chúng ta tạm thời 
chấp nhận và sau này sẽ dùng Thiền Định dé kiểm chứng. Ví dụ như, Phật Pháp đề 
cập đến những cảnh giới khác như ma Quy, Thần Tiên, Phật ...ma mắt thường 
chúng ta không thé thấy được chẳng hạn. 


Kinh là gì? 


Kinh là những quyền sách ghi lại những lời đức Phật dạy dé cho những ai tin theo 
ngài — Phật tử — đọc hiểu và thực hành hầu đạt được kết quả như đã ghi trong 
Kinh. Như vậy, dé hiểu nghĩa Kinh Phật một cách trọn vẹn, chúng ta phải trải qua 
ba giai đoạn như vừa ghi trên. Dé cho dễ hiểu và nhớ, chúng ta lấy ví dụ sau đây: 


Chúng ta cân có một cái bàn việt. Đê tiệt kiệm, chúng ta mua một bàn g6 tự lắp 
ráp về nhà. Mở hộp đựng ra, trước khi bắt đâu việc lắp ráp, chúng ta phải tìm tờ 
giây hướng dan (instruction) việc lắp ráp. Tờ giây này cho chúng ta biệt phải cân 
$ Sáu loài chúng sinh: Địa ngục, Nga quỷ, Suc sinh, A tu la, Người, Tiên, tùy theo nghiệp mà tái sinh trong sáu loài 


này gọi là trong “vòng sinh tử luân hồi.” Phật Pháp còn gọi là “sáu đường.” 
7 Sáu giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


những dụng cụ gi, và những bước tuần tự kế tiếp phải lắp ráp như thé nào dé có cái 
bàn. Sau khi đọc tờ giấy hướng dẫn để hiểu cách thức lắp ráp, chúng ta bắt đầu 
ngay sự lắp ráp chứ không phải cứ ngồi đó mà đọc tới, đọc lui, mãi tờ giấy hướng 
dẫn. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ không có được cái bản. Kinh Phật cũng phải 
được xem như tờ giấy hướng dẫn việc lắp ráp vậy. Sự so sánh này, xin đừng cho 
rằng như vậy là bất kính, hiểu ý chứ đừng dính mắc vảo lời. 


Lời Kinh là để Phật tử tụng đọc hầu có thé hiểu cách áp dụng vào thực hành. Mỗi 
Kinh Phật đều ghi rõ kết quả, sau khi Phật tử thực hành một thời gian, dài ngắn tùy 
căn cơ. Nếu không có kết quả hoặc kết quả sai khác với lời Kinh, hãy suy xét lại 
hoặc tham khảo với Thiện trí thức để xem, phải chăng chúng ta hiểu không đúng 
lời đức Phật dạy, hay chúng ta thực hành sai. Đừng ôm Kinh mà tụng tới tụng lui, 
tụng ngảy tụng đêm để cầu phước, vì mục tiêu tối hậu của tu Phật là “thoát vòng 
sinh tử luân hồi.” Đời người ngắn ngủi, cho dù là cư sĩ hay tu sĩ, nếu không chịu 
chọn một đường lối tu Phật phi hợp với ý thích của minh và dong thời tìm Thiện 
trí thức dé hướng dẫn thực hành thì khi bỏ thân này, chúng ta làm sao hy vọng sẽ ra 
khỏi sáu đường?! 


Một ví dụ về Phật Pháp như sau: Nhiều Phật tử có duyên với Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, họ họp nhau lại cùng tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đôi khi, có chùa tụng 
một chữ lạy một lạy, dé cầu phước. Thay vì vậy, họ không chiu tim hiểu thêm về 
ngài Trí Giả Đại sư, người đã đắc Pháp Hoa Tam Mubi® để tu tập theo Tông Thiên 
Thai. 


Sau một thời gian tìm hiểu Phật Pháp, Phật tử phải tự mình xác định xem có duyên 
với pháp tu nào dé có thé giúp mình đạt được mục tiêu tu Phật của chính mình, dé 
khi thực hành, chúng ta mới có thé kiếm chứng kết quả tu tập, kiểm chứng lại sự 
hiểu biết Kinh Phật và sự thực hành của chúng ta có đúng hay là không. Dĩ nhiên, 
nếu có duyên gặp một vị Thiện trí thức hướng dẫn là tốt nhất. 


Phải ghi nhớ rằng vì vô minh, trong cuộc sống thế tục, chúng sinh đã tạo nghiệp 
khác nhau, nên dính mắc vào thế gian bing nhiều cách khác nhau. Do đó, đức 
Phật dạy nhiều phương pháp tháo gỡ qua nhiều Kinh khác nhau, để tùy theo 
duyên của mỗi chúng sinh mà áp dụng vào thực hành hầu thoát vòng sinh tử luân 
hồi. Vì vậy, nghĩa chữ của Kinh vẫn chưa phải là nghĩa của Phật Pháp. Thật vậy, 
chỉ khi nào chúng ta đạt được kết quả, hay tạm gọi là giác ngộ, tự biết rằng, khi bỏ 


8 Trí Giả Đại Sư là vị Tổ của Thiên Thai Tông, đã đắc Thiền Định Lục Diệu Môn. 


6 


thân xác này, chúng ta không còn tái sinh vào ba cõi”, sáu đường, hay nói cách 
khác “ra khỏi sinh tử luân hồi,” lúc đó, mới có thể nói rằng chúng ta hiểu được ý 
nghĩa Phật Pháp của Kinh đó. Người đang sống trong mộng và người đã tỉnh 
mộng cùng có cái thấy biết cảnh như nhau, nhưng cảnh trong mộng là cảnh do 
nghĩa của chữ trong Kinh mô tả, còn cảnh khi đã tỉnh thức là nghĩa của cái biết có 
được sau khi đã ra khỏi cơn mộng, đạt giác ngộ, hai cái biết này hoàn toàn khác 
nhau. 
Tứ Diệu Dé 

Lịch sử ghi lại rằng sau khi đắc quả vị Phật, bài Pháp đầu tiên đức Phật dạy cho 
năm vị bạn đạo của ngài trước kia, nhóm Kiều Trần Như, là Tứ Diệu Dé (Bốn 
Chân lý.) Bài Pháp này là nền tảng của Phật Pháp mà mọi Phật tử đều phải học, 
bat luận, Phật tử ấy tu theo đường 16i'° nào. Dĩ nhiên, nghĩa của Tứ Diệu Đề được 
giải thích khác nhau tùy theo đường lối tu tập của mỗi Chùa. Chùa Phật Quốc 
Thanh Tịnh Tâm tu theo Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm (Kinh ĐPĐTLN.) 
Do đó, việc giải thích va áp dụng vào thực hành Tứ Diệu Đề như sau. 


Tứ Diệu Đề gồm: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 


1.Khé6: Đạo Phật được gọi là đạo diệt Khô. Khổ cũng còn được gọi là phiền não. 
Con người không biết mình từ đâu mà đến thế gian này, chỉ biết rằng sự sống bắt 
đầu từ khi được người mẹ sinh ra, lớn lên đi học, đi làm để nuôi sự sống VỚI Cal 
Khổ nhiều hơn niềm vui, và với biết bao nhiêu sự việc xảy ra trong đời khiến 
chúng ta không vừa lòng, để rồi già, bệnh, chết, sự sông chấm dứt. Dĩ nhiên, dù 
muốn hay không, chúng ta cũng đã có than này (thuộc phần vật chất,) và sự sống 
thuộc phan tinh thần (Phật Pháp gọi là Thần Thức - cái biết.) 


Đã có thân này, tất nhiên, chúng ta có sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xúc 
chạm và ý nghĩ, Phật Pháp gọi là sáu căn, giao tiếp Với M01 sự vật gọi là sáu trần, 
như mắt thấy cảnh vật, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm lạnh nóng cứng mềm, ý suy nghĩ phân biệt, từ đó sinh phản ứng sướng khổ, 
vui buồn, gọi chung là phiền não, cột chặt chúng ta vào thế giới được tạo nên bởi 
cái biết sai lầm của chính chúng ta từ vô thủy!! đến nay, Phật Pháp gọi cái biết 
này là cái biết vô minh hay cái Tâm vô minh. Chính cái Tâm vô minh này khiến 


Ba cõi gồm: Dục giới (chúng sinh còn lòng dục,) Sắc giới (chúng sinh còn hình tướng,) Vô sắc giới (chúng sinh sống 
bằng tư tưởng.) 

10 Tổng quát Phật giáo gồm: Theravada (nguyên thủy,) Đại thừa, Kim cang thừa. 

1! Cái biết sai lầm của chúng ta từ vô thủy được gọi là “căn bản vô minh.” 


7 


chúng ta tạo nghiệp, đê rôi vay trả, trả vay, luân hôi trong ba cõi, sáu đường, không 
thê nao tỉnh mộng đê ra khỏi vòng luân hôi. 


Thật vậy, chết rồi đâu phải là chấm dứt. Ngày nay, biết bao chuyện tái sinh đã 
được những người có cơ duyên nhớ lại kiếp trước của họ kể lại!?. Với Thiền Định, 
đức Phật chứng Túc mạng thông, ngài thấy được sự tái sinh vô số kiếp trước kia 
của chính ngài và vô số kiếp của tất cả chúng sinh, tới lui trong ba cõi hay sáu 
đường, vay trả, trả vay gọi là “nghiệp”. Và với Thiên nhãn thông ngài thấy biết 
vũ trụ vô biên, thời gian vô tận. Cho nên, có thé nói, sự khổ dau khủng khiếp 
nhất là sự tái sinh, luân hồi. Do đó, đức Phật Thích Ca đã thị hiện xuống cõi Ta 
bà này để dạy chúng sinh phương pháp tu tập để thoát vòng sinh tử luân hồi. Nếu 
chúng ta là Phật tử mà không thực hành Phật Pháp để thoát vòng sinh tử luân hồi, 
như vậy là chúng ta đã đi sai đường tồi. 


Phải biết rằng, những việc làm thiện hay ác, hoặc không thiện không ác của chúng 
ta, tất cả đều được lưu trữ trong trí óc của chúng ta (Phật giáo gọi là lưu trữ trong A 
lại da thức,) từ vô thủy kiếp đến nay và mãi mãi về sau. Tùy theo việc làm (nhân) 
thiện hay ác, chúng ta phải trả quả theo luật nhân quả, nghiệp báo, ngay trong kiếp 
này hay trong những kiếp sau, khi tái sinh vào một trong sáu đường, cứ như vậy 
mà vay trả , trả vay. Vì thế, để có thé giúp chúng sinh chấm dứt sự khổ dau, đức 
Phật dạy Phật tử học và thực hành Phật Pháp là dé thoát ra khỏi vòng sinh tử 
luân hồi một cách vĩnh viễn, không còn tái sinh. Đây là mục tiêu chính của 
người tu Phật, chứ không phải chỉ lo làm phước để cầu mong có cuộc sống tốt hơn 
trong kiếp sau, vì không ai (trừ đức Phật) có thể biết được kiếp sau của chúng ta sẽ 
trả nghiệp gì đã tạo từ kiếp nào của những kiếp trước. Ngay trong Kinh Pháp Bảo 
Đàn, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cũng dạy chư Tăng: “Người đời sống chết là việc lớn 
mà các ngươi trọn ngày chỉ cầu ruộng phước, chớ chẳng cầu ra khỏi biển khổ sinh 
tử. Tánh mình còn mê, phước nao cứu được.” 


Một điểm quan trọng nữa gây trở ngại trên con đường tu tập ra khỏi luân hoi là 
chúng ta chỉ sợ cái Khổ mà không biết sợ cái gọi là Hạnh phúc tam be của thé 
gian. Chính cái gọi là Hạnh phúc thế gian nay cột chặt chúng ta vào thế gian, 
khiến chúng ta không nghĩ đến việc thoát ly sinh tử luân hồi khi bỏ thân xác này, vì 
vậy, nó còn nguy hiểm hơn cái Khổ. 


2. Tập: Nguyên nhân của Khô. Trong Kinh Lăng Nghiêm đức Phật dạy: “Anan! 
Ong tu đạo BO đê, nêu không suy xét cội gôc phiên não (nguyên nhân của Khô,) 
thì không thê biệt những căn trân hư vọng nó điên đảo ở chô nào; nêu chô điên đảo 
12 Vào Google internet đánh “stories about reincarnation” hay “những chuyện tái sinh” để tìm hiểu. 


8 


còn không biết, thì làm sao uốn đẹp được nó và chứng được quả vị Như Lai” (Kinh 
Lăng Nghiêm trang §3.) 


Sự hiện hữu của chúng sinh tại thế gian này (quả) là do chính hành động của 
chúng ta (nhân) đã tạo ra nơi những kiếp trong quá khứ. Đối với chúng sinh, sự 
hiện hữu của con cái là do cha mẹ sinh ra. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân gần, do 
sự thấy biết sai lầm của chúng sinh mà thôi. Trong Kinh Lăng Nghiêm, đức Phật 
dạy nguyên nhân sâu xa như sau: “Này Anan! Tất cả chúng sinh luân hồi trong thế 
gian đều do hai thứ vọng thấy điên đảo phân biệt nơi Tâm Tánh mà phát sinh, 
ngay theo nghiệp mà xoay vần” (Kinh Lăng Nghiêm trang 30.) Hai vọng thấy 
này là Vọng Thấy Biệt Nghiệp” và Vọng Thấy Dong Phận”. Nên ghi nhớ kỹ 
rằng chữ “vọng thấy” trên đây, nghĩa là chúng ta thấy sai, thấy không đúng vật ấy, 
hiện tượng dy, sự that chúng là cai gì. Thường trong Kinh Phật hay lây vi dụ sau 
đây để so sánh. Trong bóng tối, chúng ta thấy sợi dây thành con rắn. Thay vì 
thấy sợi dây, trong bóng tối, chúng ta thấy sai (vọng thấy) thành con rin, cho nên 
moi sinh hoạt, ứng xử của chúng ta đều sai vì nghĩ nó là con rắn. 


Nếu muốn nói xa hơn về cội nguồn của “núi sông, đất đai và chúng sinh,” trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật dạy rằng tất cả đều là hình ảnh của “Tâm vô 
minh” — cũng còn gọi là Vọng Tâm, cái biết sai lầm — của chúng ta. (Vì vô minh 
mà sinh ra sơn hà, đại địa và chúng sinh.) Vọng Tâm là cái biết không đúng, nhận 
lầm răng có một chủ thể (cái Ta, cái Ngã) Phật Pháp gọi là chấp Ngã và đồng 
thời, qua sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhận lầm rằng có một đối tượng (vạn 
vật, các Pháp) Phật Pháp gọi là chấp Pháp (dính mắc vào Pháp.) Vì thấy sai (vô 
minh,) nên có dính mắc và chính sự dính mắc này cột chúng ta vào ba cõi sáu 
đường và nó chính là nguồn gốc, nguyên nhân trực tiếp gây nên cái Khổ sinh tử 
luân hồi từ vô thủy đến nay. 


Câu chuyện về cái chêt của đứa bé, cho chúng ta nhận biệt rõ ràng răng, tùy theo 
sự dính mặc (sự liên hệ) của môi người đôi với đứa bé mà cường độ đau khô khác 
nhau. 


3. Diệt: Thực hành Phật Pháp để diệt Khổ. Trong Kinh sách Phật giáo thường so 
sánh rằng: Ngoại đạo chi đạt đến ngũ thông'5, trong lúc đó, đức Phật đạt đến lục 
thông'°. Đắc Lậu tận thông là dứt sạch phiền não. Ngoài ra, trong Bát nhã Ba la 


13 Vong thấy biệt nghiệp là nghiệp riêng của mỗi cá nhân. 

14 Vong Thấy Đồng Phận cũng còn gọi là Vọng Thấy Cộng Nghiệp là nghiệp chung của một nhóm người. 
15 Ngũ thông: Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Thần túc, Tha tâm, Túc mạng (năm thông). 

16 Lục thông: Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Thần túc, Tha tâm, Túc mạng, Lau tận (sáu thông). 


9 


mật đa Tâm Kinh, câu đầu tiên ghi: “Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa trí 
tuệ Bát nhã, nên chứng đắc năm Uân!” đều không có tự tánh, do đó, thoát khỏi tit 
cả khổ não.” Và trong Kinh Tương Ưng V, đức Phật cũng dạy “không nên bám 
viu vào năm Uấn.” Riêng trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật 
dạy: “Phú Lâu Na! Ông chỉ không theo sự phân biệt ba thứ “ các Pháp nơi thế gian, 
nghiệp quả, chúng sanh,” khi ba duyên đã đoạn rồi, ba nhân không sinh ra nữa, và 
tanh điên của anh Diễn Nhã Đạt Đa! tâm ông tự hết. Hết tức là tâm tánh Bồ Đề 
trong sạch sáng suốt, bản lai cùng khắp pháp giới hiện ra, không do ai đưa lại, nào 
cần gì phải tu chứng nhọc nhẫn vắt vả.” (Kinh ĐPĐTLN trang 77) 


Thật vậy, như đức Phật đã dạy, nếu chúng ta biết được nguồn gốc của Khổ đau, 
chúng ta có thé theo sy chỉ day của ngài (Phật Pháp,) tinh tắn thực hành, chắc chắn 
sẽ diệt được Khổ đau, vãng sanh về cõi Tịnh độ, hay cao hơn nữa là đạt được cảnh 
giới Vô Sinh Pháp Nhẫn, cảnh giới Niết bàn, cảnh giới Thường tịch quang Tịnh 
độ, cõi Phật. Đừng nghĩ sai lầm rằng cảnh giới Niết bàn chỉ là một trạng thái 
tâm lý. Thực ra, cảnh giới chúng ta đang sống có thể so sánh như là cảnh chiêm 
bao, giấc mộng, mà người trong mộng không thé biết mình đang ở trong mộng: khi 
thức giấc (giác ngộ,) ra khỏi giấc chiêm bao, chúng ta trở về với cuộc sống thực sự 
(cõi Tịnh độ, không còn tái sinh) và lúc bấy giờ, mới biết ring trước đó, từ vô thủy 
đến nay, chúng ta đã bị chìm đắm trong giấc mộng dài khủng khiếp. Nếu chúng ta 
có duyên với pháp tu Lăng Nghiêm, chúng ta nhập đàn tràng Lăng Nghiêm và thực 
hành Lăng Nghiêm Đại Định như sẽ dé cập trong phần Bát Chánh Đạo sau đây, 
chúng ta sẽ có tiễn bộ trong sự tu tập và Bồ Đề Tâm sẽ kiên có. 


4. Đạo: Đường lối, phương pháp thực hành để ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. 
Trong Phật Pháp thường dùng chữ “tám vạn bốn ngàn”! phương pháp tu tập 
được đức Phật chỉ dạy trong các Kinh Phật, hay cũng thường được gọi là pháp 
môn dưới sự hướng dẫn của các vị đệ tử của đức Phật. Pháp môn dùng để tu tập 
sở đĩ nhiều là do chúng sinh có nhiều căn cơ (nghiệp, trình độ tu tập) khác nhau. 
Tại sao chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau? Vì chúng sinh đã trải qua nhiều 
kiếp từ vô thủy đến nay, có người chưa bao giờ tu tập, có người đã tu tập theo các 
phương pháp khác nhau, nên hiện tại có thể phù hợp với phương tiện khác nhau. 
Tuy nhiên, tất cả các pháp tu đều dựa trên nên tảng chủ yếu do đức Phật day trong 


17 Năm Uẩn gồm: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 

18 Diễn Nhã Đạt Đa khi soi gương, bổng nhiên thấy đầu mình trong gương mà không thấy đầu thật của minh nên 
tâm điên loạn. 

19 Ngôn ngữ Ấn độ “tám vạn bốn ngàn” dùng để chỉ số lượng rất nhiều. 


10 


Bát Chánh Đạo. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ giải thích Bát Chánh Đạo theo quan điểm 
của Kinh Lăng Nghiêm. 


Bát Chánh Đạo 


Thế nào là Bát Chánh Đạo? Bát theo nghĩa chữ Nho có nghĩa là tám (8,) Chánh 
có nghĩa là đúng theo quan niệm của Phật giáo; Chánh nghịch với Tà (Tà có nghĩa 
là nghiêng, khác với quan niệm của Phật giáo;) Đạo có nghĩa là con đường hay 
phương pháp thực hành. Vậy, Bát Chánh Đạo là phương pháp gồm tám việc dé 
thực hành, hầu đạt được mục tiêu thoát Khổ, chấm dứt phiền não, ra khỏi vòng 
sinh tử luân hồi và thành Phật. 


Đức Phật bảo ngài Anan: “Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay, do không biết 
hai loại căn bản, nên lầm lẫn tu tập, cũng như nấu cát mà muốn thành món ngon, 
dầu trải qua số kiếp nhiều như bụi, rốt cuộc cũng chăng được. Thế nào là hai loại 
căn bản? Anan! Một là: Cội gốc của Sanh Tử từ vô thủy??. Tức là ông hiện giờ 
và các chúng sanh dùng cái Tâm bám niu theo duyên”! mà làm Tự Tanh**.” Hai 
la: Cái Thể Bốn Lai Thanh Tinh Bồ Đề Niết Ban Vô Thủy, tức là cái Chon 
Tâm vốn sáng soi của ông bây giờ, hay sanh các duyên. Ông lại duyên theo các 
tướng duyên này mà bỏ quên Chơn Tâm. Cho nên tuy trọn ngày sử dụng Nó 
[Chon Tâm] mà ching tự biết, oan uong lạc vào sáu nẽo?3.” 


Tám phan của Bát Chánh Đạo gồm có: 


1.Chánh Kiến: Như đã định nghĩa phía trên, Chánh có nghĩa là đúng theo quan 
niệm Phật giáo và Kiến có nghĩa là thấy, biết. Phải hiểu rằng chữ thấy biết này là 
sự “thấy biết qua Thiền định,” chứ không phải đồng nghĩa với chữ “thấy biết” qua 
sự suy nghĩ của chúng ta thường dùng. Cái thấy biết, chứng được qua Thiền định, 
không thể so sánh với cái thấy biết nơi các hiện tượng trong thế giới hữu vi, thế 
giới mà sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhận biết được khi tiếp xúc với sáu 
trần (mắt thấy cảnh vật, tai nghe âm thanh, mũi ngữi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm, ý suy nghĩ.) Cái thấy, biết, chứng, này qua sự thực hành Thiền định không 
thé diễn tả được, chỉ những ai đã thực hành và trải nghiệm mới hiểu được. Ví dụ 
như, người ăn kẹo mới biết kẹo ngọt như thế nào, ăn chanh mới biết chanh chua 
như thé nào. Nếu chúng ta chưa bao giờ ăn kẹo, ăn chanh, khi nghe nói đến kẹo 
ngọt, chanh chua, chúng ta không thể nào mường tượng ra được thế nào là ngọt, 


?° Cội gốc của Sanh Tử từ vô thủy là “Căn bản vô minh” 
21 Cái Tâm bám níu theo duyên là “Vọng Tâm.” 

22 Tự Tánh cũng gọi là Chon Tâm, Phật Tánh ... 

% Xem trang 20-21 Kinh ĐPĐTLN. 


11 


thé nào là chua??? Chúng ta mới bước vảo đường tu, làm sao có được Chánh 
Kiến? Vì vậy, chúng ta phải mượn Chánh Kiến của đức Phật để làm nền tảng, 
và cũng là mục tiêu, để bảy phân. tiếp theo của Bát Chánh Đạo sẽ dựa theo đó mà 
áp dụng thực hành trong cuộc sống hằng ngày, và cuối cing, qua Thiền Định, 
chúng ta đạt đến kết quả chúng ta mong muốn. 


Theo nghĩa thông thường, Chánh Kiến có thé dùng tương đương với hai chữ “Quan 
Niệm.” Ví dụ như, quan niệm của Phật giáo đối với tất cả chúng sinh trong ba cõi 
hay sáu đường đều bình đắng, vì tất cả đều có Phật tánh (có nghĩa là đều có thể 
thành Phật.) Cho nên, dựa trên Chánh Kiến (quan niệm) này, khi thực hành lòng 
Từ Bi, chúng ta phải áp dụng cho tất cả chúng sinh, không thé chỉ áp dụng cho loài 
người mà thôi, còn các sinh vật khác chúng ta có thể giết sinh mạng của chúng dé 
ăn thịt, hay cho thú vui thể thao... 


Trong lúc đó, nghĩa của Chánh Kiến áp dụng trong Bát Chánh Đạo sâu xa hơn 
nhiều vì cái thấy biết, chứng đắc này là sản phẩm của Thiền định của đức Phật mà 
chúng ta tạm mượn dé làm nền tảng, làm mục tiêu thực hành Thiền Định (phần thứ 
tám trong Bát Chánh Đạo) dé rồi chúng ta cũng đạt đến cái Chánh Kiến ấy. Thí 
dụ như, Chánh Kiến của Nam Tông khi thực hành Thiền định là phải chứng được 
Ngũ Uin?* mang ba tanh chất vô thường, khổ, vô ngã. Trong lúc đó, Chánh 
Kiến của Bắc Tông (Đại Thừa nói chung) là phải chứng được “Ngũ Uấn giai 
Không” (Năm Uin không có ty tanh) như Bát Nhã Tâm Kinh đã đề cập ngay trong 
câu mở đầu của Kinh. Riêng Chánh Kiến của Tối Thượng Thừa trong Lăng 
Nghiêm Đại Định là không dùng cái Tâm bám níu theo duyên, mà phải đạt đến 
“Chơn Tâm thanh tịnh, thường hằng, chiếu sáng khắp mười phương pháp 
giới.?°” 


Vì vậy, nền tảng, mục tiêu tu tập Phật giáo nằm trong phần Chánh Kiến. Không có 
Chánh Kiến đúng, tu tập Phật giáo sẽ lạc vào đường tà (đường khác.) Chánh Kiến 
do đức Phật thấy biết, chứng được và giảng dạy ra. Nơi mỗi Pháp môn, mỗi Tông 
phái, vị Chưởng môn sẽ chọn trong lời Phật dạy - một “Chánh Kiến” - dé làm nền 
tảng và cũng là mục tiêu cho việc tu tập Thiền Định của Pháp môn của mình như 
vừa nói ở trên. Chúng ta tu theo Kinh Lăng Nghiêm, cho nên lấy Chánh Kiến như 
sau, theo lời Phật dạy: “Anan! Hết thảy chúng sinh từ vô thủy đến nay, do không 
biết hai loại căn bản, lầm lẫn mà tu tập, cũng như nấu cát mà muốn thành món 
ngon, dầu trải qua số kiếp nhiều như bụi, rốt cũng ching được. Thế nao là hai loại 


4 Ngũ Uẩn: hay còn gọi là Ngũ Ấm là năm yếu tố cấu tạo nên con người gồm Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 
25 Chon Tâm là cái biết hoàn toàn đầy đủ, còn gọi là Viên Giác. 


12 


căn ban? Anan! Một là: Cội gốc của Sinh tử từ vô thủy.?° Tức là hiện giờ, ông và 
chúng sinh dùng cái Tâm bám níu theo duyên?” mà làm Tự Tánh”. Hai là: Cái 
thé bốn lai thanh tịnh Bồ đề Niét bàn vô thủy, tức là cái Chon Tâm vốn sáng 
soi của ông bây giờ, hay sinh các duyên. Ông lại duyên theo các tướng duyên này 
mà bỏ quên Chon Tâm. Cho nên tuy trọn ngày sử dụng Nó (Chon Tâm) mà 
chăng tự biết, oan uống lạc vào sáu nẻo.” (Kinh Lăng Nghiêm trang 20.) Cho nên, 
nói một cách ngăn gọn, Chánh Kiến của chúng ta trong sự tu tập Lăng Nhiêm Đại 
Định là “không dùng Tâm vô minh (Tâm bám níu theo duyên,) để thực hành, 
mà an trú trực tiếp vào trong Chơn Tâm.” 


Chúng ta phải thực hành bảy việc kế tiếp của Bát Chánh Đạo mà phần chót là 
Thiền định, để mới có thé biến cái Chánh Kiến mượn từ nơi trí tuệ Phật, trở thành 
Trí Tuệ Giác Ngộ của chúng ta. Cho nên, chúng ta có thể nói rằng: Tu theo 
đường lối của Phật giáo là thay đối Chánh Kiến, thay đổi từ quan niệm sống 
theo thế tục, sang quan niệm sống theo Phật Pháp do đức Phật chỉ dạy. Thực hành 
như vậy mới có thể mhé tận gốc cái Tâm vô minh để Chon Tâm hiến bày. 
Phương pháp này cũng thường được gọi là “trực chỉ nhơn tâm” (chơn tâm,) 
kiến Tánh thành Phật.” 


2. Chánh Tư Duy: Như đã định nghĩa phía trên, Chánh có nghĩa là đúng theo 
quan niệm của Phật giáo. Tư Duy là suy nghĩ. Phật giáo là đạo của Trí Tuệ, 
không thé dựa trên sự hiểu biết thế tục bing kiến thức thế gian, bằng cái Tâm v6 
minh chúng ta đang sử dụng hằng ngày. Mọi Tư Duy phải dựa trên nền tảng 
của Chánh Kiến. Chúng ta không thé rời Chánh Kiến dé Tư Duy vì làm như thé, 
sự tu tập của chúng ta sẽ trở nên chậm chạp, hoặc tệ hơn nữa là tu tập lạc đường 
lin quần trong thé giới vô minh. 


Hãy đọc đoạn Kinh sau đây khi đức Phật hỏi ngai Anan rằng ông lấy mắt dé thấy 
và lẫy cái gi làm Tâm?39 
“Ngài Anan bạch Phật: Thưa con lấy cái năng biết suy nghĩ (Tư Duy) làm Tâm?!. 


Đức Phật bảo: Cái đó ching phải là [Chon] Tâm của ông đâu. 


26 Cội gốc của Sinh tử từ vô thủy là “Căn bản vô minh.” 

2 Tâm bám níu theo duyên là “Vọng Tâm.” 

8 Tự Tánh cũng gọi là “Chon Tâm”, “Phật Tánh.”... 

? Hai cách nói “nhơn tâm” và “chon tâm” đều được cả. Chon tâm là mục tiêu để đến, không thể chỉ ra được; còn 
“nhơn tâm” là cái tâm chúng ta đang sử dụng hằng ngày (phương tiện để diễn tả cho dễ hiểu.) 

39 Kinh ĐPĐTLN trang 21-22. 

31 Cái năng biết suy nghĩ là Vọng Tâm, trong lúc đó Đức Phật muốn ngài Anan chỉ bày cái Chon Tâm. 


13 


Ngài Anan bạch Phật: Nếu cái ấy không phải là [Chơn] Tâm của con thì gọi là cái 
gì? 


Đức Phật bảo: Đó là cái Tưởng tạo nên các tướng hư vọng của tiền tran®, nó 
làm mê lầm Chơn Tánh của ông. Do từ vô thủy đến nay, ông nhận tên giặc đó 
làm con, bèn mit đi cái vốn Thường Hằng” của ông nên phải chịu luân hồi.” 
Cho nên, nếu chúng ta thực hành Lăng Nghiêm Đại Định mà trong cuộc sống 
thường ngày, chúng ta cứ dùng cái vọng Tâm (làm nhân) để tu tập thì làm thế nào 
đạt được quả Chơn Tâm. 


Hãy lẫy thêm ví dụ thực tế như: những Phật tử tu thiền theo đường lối của Nam 
Tông giữ Chánh Kiến là “Ngũ Un mang ba tanh chất Vô thường, Khổ, Vô 
ngã.” Vậy mà trong cuộc sống đời thường, họ lúc nảo cũng nghĩ răng vật chất là 
thường còn, đời sống của chúng ta sung sướng với chồng vợ hạnh phúc, con cái 
ngoan ngoãn học hành giỏi, nhà cao cửa rộng, tiền bạc dồi dào, địa vị của ta như 
thế này, như thế kia trong xã hội v.v... Như vậy, Tư Duy của chúng ta không còn 
Chánh nữa, và nếu không còn dựa trên nền tảng của Chánh Kiến, xa lia Chánh 
Kiến, làm thế nào có thể đạt được kết quả tu tập A La Hán mong muốn. Thật vậy, 
chúng ta dù có tu hành muôn ngàn kiếp cũng không thể nào có kết quả “thoát ra 
khỏi vòng sinh tử luân hồi” được. 


Nếu chúng ta là Phật tử tu tập theo đường lối của Kinh Lăng Nghiêm, Chánh Kiến 
sẽ là “không dùng Tâm vô minh để tu tập” và đích đến của Thiền Định của 
chúng ta là “Chon Tâm thanh tịnh, thường hing, chiếu sáng khắp mười 
phương Pháp giới.” Vi vậy, để có thé xa lia, không còn dính mắc với thé tục, mọi 
Tư Duy của chúng ta, trong mọi thời điểm của cuộc sống, phải dựa trên, xoay 
quanh, và không rời ý nghĩa là tat cả pháp thế gian tạo nên chung quanh ta là 
do cái thấy biết sai lầm từ vô thuỷ của chúng ta; chúng ta phải buông bỏ, 
không dính mắc vào chúng. 


Thật vậy, đức Phật dạy: Này Anan! Hiện giờ, ông dùng con mắt xem thấy núi 
sông, cõi nước và chúng sanh đều là do cái Bệnh Thấy từ vô thủy”! tạo thành. 
Cái thấy và vật được thấy hình như hiện ra nơi tiền cảnh, nhưng thật ra đó vốn 
chỉ là cái bệnh nhặm mắt thành lòa, cho nên thấy có Năng Kiến (cái thấy) và Sở 
Kiến (vật được thấy) hiện ở trong cái Giác Minh (Bồn Giác Minh Tâm”) mà thôi. 


32 Tất cả những gì là đối tượng của sáu căn thì được gọi là “tiền trần.” 

33 Cái “vốn Thường Hằng” chỉ cho Chơn Tâm, vốn hiện hữu từ vô thủy đến vô chung. 

3 Bệnh Thấy từ vô thủy còn gọi là Căn Bản Vô Minh, cái vô minh từ vô thủy. Trang 31 Kinh ĐPĐTLN. 
35 Bổn Giác Minh Tâm còn gọi là Chon Tâm, Phật Tánh ... 


14 


Tóm lại, hai cái thấy Vọng Thấy Biệt Nghiệp và Vọng Thấy Đồng Phận đều do 
cái Thấy Hư Vọng từ vô thủy sanh ra. Chính cái bệnh duyên hư vọng tạo 
thành thấy nghe hay biết, hòa hợp mà giả dối sanh ra, hòa hợp giả dối mà diệt 
mất. Cho nên, nếu xa lia các bệnh duyên hòa hợp và ching hòa hợp này, tức 
thời diệt được các nguyên nhân sanh tir, trọn đủ Thể Bồ Đề Không Sanh, 
Không Diệt. [Câu này là cốt túy của sự tu tập Phật gido.] D6 là cái Bản Tâm xưa 
nay trong sạch (Chon Tâm,) cái vốn Giác Ngộ Thường Trụ xưa nay. Thêm vao 
đó, phải hiểu rằng Bản Giác không phải hòa hợp mà sanh, cũng không phải không 
hòa hợp. 


Ngoài ra, chúng ta theo Phật giáo Đại Thừa nên cũng có thể dùng thêm ý nghĩa của 
bôn cầu kệ ghi nơi Kinh Kim Cang sau đây đê tự nhắc nhở bản thân: 


“Tất cả pháp hữu vi 

Như mộng, huyền, bọt, ảnh, 
Như sương, như sáng chớp 
Phải quán sát như thế.” 


Với Chánh Tư Duy ghi trên, không có gì trong cuộc sống ngoại cảnh có thé trói 
buộc chúng ta. Chính vì chúng ta không còn dính mắc ngoại cảnh, cho nên, khi xả 
bỏ báo thân này, không có nghiệp chướng nào có thể lôi kéo chúng ta tái sinh vào 
vòng sinh tử luân hồi được nữa và chúng ta sẽ đạt đến “Chơn Tâm thanh tịnh, 
thường hằng, chiếu sáng khắp mười phương Pháp giới.” 


3. Chánh Ngữ: Ngữ là lời nói. Lời nói diễn đạt tư tưởng, diễn đạt Tư Duy. Nếu 
Tư Duy của chúng ta dựa trên nền tảng của Chánh Kiến thì mọi lời nói của chúng 
ta đều là Chánh Ngữ. Dưới cái nhìn của Lăng Nghiêm, Chánh Ngữ không thé 
được giảng giải đơn thuần với nghĩa của giới luật. Lời nói của chúng ta trong mọi 
thời điểm của đời sống đều không thể mang dấu ấn của vô minh vì chúng ta luôn 
luôn mang tâm niệm “không sử dụng Tâm vô minh.” Bênh cạnh đó, bốn câu Kệ 
ghi nơi Kinh Kim Cang, như mộng huyén, bọt nước, sương sa, điện chớp ... luôn 
luôn nhắc nhở chúng ta thì làm gì tâm chúng ta còn bị ảnh hưởng của sự phải trái, 
tốt xấu, hơn thua... ở đời khiến cho Tâm chúng ta khởi niệm, phát ngôn, gây vui 
buôn, phiền não, xa rời thanh tịnh. Chúng ta chỉ nói khi cần. Vi sao vậy? 


Hãy lắng nghe lời đức Phật dạy: “Anan! Ông còn chưa rõ, tat cả các tướng huyén 
hóa nơi tiên trần, chính nơi tâm mà sinh ra, rồi theo nơi tâm mà diét mat. Cái 
huyền hóa giả dôi gọi là Tướng, mà cái Tánh chính là tâm tánh nhiệm mâu sáng 


15 


suốt; như vậy, cho đến năm ấm?5, sáu nhập””, mười hai xt® và mười tám giới, 
nhân duyên hòa hợp giả dối có sinh ra, nhân duyên chia lia giả dối gọi rằng 
diệt; mà không biết răng sinh, diệt, đi, lại đều vốn là tánh chân như cùng khắp, 
không lay động, nhiệm mau, sáng suốt, thường trụ của Như Lai Tạng. Trong tâm 
tánh chân thường đó, cầu cho ra những cái đi, lại, mê, ngộ, sống, chết, hắn không 
thê được.” Như vậy, chúng ta còn gì để Tư Duy, luận ban, nói năng vô ích, khơi 
dậy vọng Tâm. 


4. Chánh Nghiệp: Mọi hành động của chúng sinh trong cuộc sống hiện tại, hầu hết 
là để thể hiện những nghiệp cũ từ vô thủy kiếp trước trong quá khứ của chúng ta. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những nghiệp chúng ta mới tạo ra trong hiện kiếp. 
Đề thoát khỏi những nghiệp cũ, hay biến nặng thành nhẹ, chúng ta dựa trên Chánh 
Kiến dé “đối duyén”* trong việc xử sự với hoàn cảnh chung quanh, qua lời nói, 
hành động ...Ví dụ như trong lúc giao du với bạn bè, vô cớ họ chửi măng mình; 
thay vì măng chửi lại, chúng ta xem những lời mắng chửi đó như là do nghiệp cũ 
trong kiếp trước của mình đã làm đối với họ (đổi lối suy nghĩ, đó là đổi Chánh 
Kiến,) chúng ta nói lời xin lỗi thay vì phản ứng mạnh trở lại (đổi duyên,) mọi việc 
sẽ trở thành êm đẹp. Cách thực hành của chúng ta khác với quan niệm từ trước 
đến nay là “lây nhẫn nhục trị sân hận,” vì chúng ta thực hành “đổi duyên,” nên 
không để tâm sân hận nổi lên, do đó, đâu cần dùng đến nhẫn nhục để dé nén. 
Nên nhớ, không nên lý giải Chánh Nghiệp ở tim mức giới luật. 

Nếu tâm của chúng ta lúc nào cũng không xa rời Chánh Kiến, thì chúng ta sẽ 
không hành động để tạo nghiệp mới, chúng ta đang thực hành Chánh Nghiệp. 


5. Chánh Mạng: Chọn nghề nghiệp dé sống. Trong tiến trình tái sinh, nghiệp lực 
chiêu cảm thần thức của chúng sinh dé tái sinh vào một kiếp sống (mạng) mới. 
Nếu kiếp sống hiện tại của chúng ta không phù hợp với Chánh Kiến của chúng ta, 
chúng ta phải thay đổi cuộc sống. Ví dụ như, để có nhiều tiền, chúng ta chọn làm 
nghề nuôi và giết súc vật để bán. Nhưng, nay chúng ta đã thực hành theo đạo Phật, 
chúng ta không thé có cuộc song rời xa Chánh Kiến, tiếp tục lao đầu vào cuộc sống 
thế tục, bất chấp Cuộc sông thiếu Từ Bi. Cho nên, chúng ta phải dũng mãnh kiếm 


36 Năm Ấm hay Năm Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 

37 Sáu nhập: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. 

38 Mười hai Xứ: Mắt — Sắc, Tai - Âm thanh, Mũi — Mùi, Lưỡi — Vị, Thân — Xúc chạm, Ý — Pháp. 

3 Mười tám giới: Mắt — Sắc — Nhãn thức, Tai - Âm thanh — Nhĩ thức, Mũi — Mùi — Ty thức, Lưỡi — Vị - Thiệt thức, 
Thân — Xúc chạm — Thân thức, Ý — Pháp - Ý thức. 

49 Kinh ĐPĐTLN trang 32. 

4 Đạo Phật nhấn mạnh thuyết “nhân quả,” nhưng “nhân quả” phải đi kèm với lý “nhân duyên” để bổ khuyết cho 
nhau. Nhân nếu chưa có đủ duyên, quả không thể nở ra. 


16 


cách thay đối nghề nghiệp ngay. Nếu không, chúng ta uống phí kiếp làm người 
khó được này, lại phải tái sinh trở lại vào vòng sinh tử luân hồi. Hơn thế nữa, 
chúng ta luôn luôn quán các pháp như mộng huyén, như bọt nước, sương sa ... lâu 
nay, cho nên, dù có phải chịu khổ cực thêm trong cuộc sống mới thay đôi này, 
chúng ta cũng có thé chịu đựng được, dé có thể, ngay trong kiếp sống hiện tại này 
đạt được quả giải thoát sinh tử luân hồi. 


6. Chánh Tinh Tan: Tinh Tan là nói lên sự siêng năng, chuyên cân, bên bi, không 
gián đoạn, trong sự nghiệp tu đạo của chúng ta. Ngay cả trong cuộc sống trong thế 
gian này, nêu muốn thành công ở đời, phải đòi hỏi sự làm việc chuyên cần, như 
chúng ta cũng thường nghe chuyện ngụ ngôn rùa va thỏ chạy đua. Thỏ chạy nhanh 
nhưng không chăm chỉ cô găng chạy và hay rong chơi, còn rùa chạy chậm, nhưng 
siêng năng bền chí, chạy hoài không ngừng nghỉ, nên thắng cuộc. 


Nếu tâm chúng ta luôn luôn gắn bó với Chánh Kiến, mọi hoản cảnh chung quanh 
sẽ không thê nao lôi cuôn chúng ta được vào những sinh hoạt thê tục. 


Cũng vậy, trong cuộc sống tu tập, nhất là khi thực hành Thiền Định, nếu chúng ta 
chỉ thực hành trong một thời gian ngắn rồi nghỉ, đi làm việc khác, khi có khi 
không, làm sao Tâm chúng ta được thanh tịnh, làm sao chúng ta có thể vào sâu 
trong trạng thái Tâm-]ìa-niệm“? được, đó là chưa nói đến việc nhập vào Chánh 
Định. Phải luôn luôn giữ Bồ Đề Tâm kiên có. 

7. Chánh Niệm: Chánh Niệm là cái Niệm thé hiện tròn đầy Chánh Kiến. Tất cả 
sáu bước trên (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh Tấn) gom lại thành một Chánh Niệm mà thôi. Chúng ta 
thường nhằm lẫn Chánh Niệm với một niệm (chữ “một niệm,” hay cũng gọi là 
“nhất niệm,” không có hàm chứa cái nghĩa “chánh” trong đó.) Cho nên, chúng ta 
hay bảo mọi người giữ yên lặng bằng câu nói: xin giữ Chánh Niệm. Nói như vậy là 
không đúng. Thiền Định sẽ giúp Chánh-Kiến-mượn-của-đức-Phật (bây giờ mang 
dạng thức Chánh Niệm) trở thành Trí Tuệ của chính chúng ta. Nhận biết điều này 
rat quan trong. 

8. Chánh Định: Chánh Định là Samadhi, là trang thái thâm sâu của Tâm-lìa-niệm. 
Mỗi đường lối tu tập của Phật giáo ấn định mục tiêu cuối cùng mà phương pháp 
Thiền Định sẽ đạt đến. Như đã biết, Nam Tông có Chánh Kiến là “Ngũ Uấn 
mang ba tánh chất Vô thường, Khổ, Vô ngã,” nên, đó chính là mục tiêu của họ 
phải đạt được trong Chánh Định. 


2 Tâm-lìa-niệm là Tâm không còn vọng niệm, chỉ còn cái biết mà thôi. Sẽ đề cập đến trong đoạn Thiền Định. 


17 


Chúng ta tu theo pháp Lăng Nghiêm Đại Định, nên mục tiêu là “Chơn Tâm 
thanh tịnh, thường hằng, chiếu sáng khắp mười phương pháp giới, đó là mục 
tiêu phải đạt được trong Chánh Định. 


Phần Trợ Duyên Cho Bát Chánh Đạo 


Dé đạt được quả vị A La Hán, hoặc Bồ tát hay Phật, Phật tử phải thực hành đầy đủ 
tám phần của Bát Chánh Đạo. Sở dĩ có cấp bậc khác nhau là do Phật tử chọn 
Chánh Kiến khác nhau của các đường lối tu tập khác nhau, nhưng tất cả những quả 
VỊ nay đều ra khỏi “vòng sinh tử luân hồi.” Để cơ duyên đạt được mục tiêu mong 
muốn nhiều hơn, Phật tử có thé thực hành trợ duyên cho việc thực hành Bát Chánh 
Đạo như sau: 


-Luôn luôn giữ trong tâm bốn câu kệ của Kinh Kim Cang. 


Khi đạo Phật du nhập vào Trung quốc, chư tăng thời bấy giờ, đã tùy thuận văn hóa 
bản xứ, nên đã để văn hóa Không giáo và Lão giáo trộn lẫn vào sinh hoạt Phật giáo 
với những nghi thức nặng hình tướng bên ngoài như y phục, những âm thanh lễ 
nhạc trong lúc tụng Kinh..., khiến cho Phật tử bị dính mắc vào âm thanh, sắc 
tướng, kéo dài đến ngày nay mà không ai dám chan chỉnh lại. Vi vậy, quý Phật tử 
hãy dùng thêm bốn câu kệ sau đây trong Kinh Kim Cang, dé có thé tự mình nhắc 
nhở lấy mình, tránh sự dính mắc vào thế tục: 


“Nếu lấy sắc thấy Ta, 
Lay âm thanh cầu Ta, 
Người đó làm đạo tà 
Không thé thấy Như Lai.” 


- Không dùng Tâm Vô minh (cái biết thông qua sáu căn) mà sinh hoạt trong đời 
sông thế tục, như đức Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm (không thể dùng nhân 
vô minh mà cầu quả Chân Tâm được.) Câu hỏi là chúng ta đang vô minh, làm 
sao có thê không dùng sáu căn trong sinh hoạt hằng ngày được? Câu trả lời là - 
Hãy áp dụng vào thực hành “trong niệm mà lìa niệm” hay nói cách khác là 
“không trụ,” “không dính mắc,” “không bám víu, buông bỏ.” 


- Bài học Phật Pháp rất cao siêu nhưng ít ai để ý: Chuyện ma giẫu. Ong nội tôi 
có một sô ruộng đê trông lúa nên phải có người giúp gọi là tá điên. Một buôi tôi 
nọ, người tá điên đi thăm nước ngoài ruộng. Thật lâu, chưa thay ông ta về, người 


18 


nhà nghi ngờ ông ta bị ma giấu, nên vài người đem đèn, đuốc và dẫn chó theo. 
Kinh nghiệm ở thôn quê, chó có khả năng thấy ma. Khoảng nửa đường đến ruộng, 
con chó tự nhiên chạy đến bụi tre bên đường và sủa lớn lên. Mọi người chạy đến 
gần bụi tre và từ trong bụi tre, người tá điền kêu to cầu cứu. Mọi người hỏi ông ta 
tại sao vô được mà bây giờ ra không được? Ông ta trả lời: không biết. Một người 
phải chạy về nhà lấy vật dụng ra để khoét một lỗ hồng lớn cho ông ta chui ra. 


Về nhà, ông ta kế rằng: khi đi về, ông ta thấy bên đường, một nha có đám tiệc gì 
đó, có đèn sáng và nhiều người tham dự. Thấy ô ông di ngang, một người ra mời 
ông vào nhà ăn tiệc. Ông vào nhà ngồi xuông ăn tiệc, một chốc bổng nghe chó 
sủa, ông giật mình và thấy mình đang ngồi trong bụi tre. Thức ăn ông vừa ăn là 
cứt bò. 

Hãy suy gẫm để trả lời các câu hỏi sau đây: Tại sao ông tá điền tự nhiên thấy bụi 
tre thành cái nhà, và sau khi nghe tiếng chó sủa, ông tỉnh lại, thấy đang ở trong bụi 
tre? Làm thế nào trước đó ông vào được trong bụi tre mà bây giờ không ra được? 
Ông ăn cứt bò, sao trước đó ông thấy là thức ăn...? Nếu không giải đáp được, xin 
vui lòng trao đôi với Ting/Ni hay Phật tử Chùa Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm. 


THỰC HÀNH THIÊN ĐỊNH 


Trước khi bắt đầu việc thực hành Thiền Định, xin nhắc lại những lời Phật dạy sau 
đây: (a) “Anan! Hết thảy chúng sinh từ vô thủy đến nay, do không biết hai loại căn 
bản, lầm lẫn mà tu tập, cũng như nau cát mà muốn thành món ngon, dầu trải qua số 
kiếp nhiều như bụi, rốt cũng chăng được. Thế nảo là hai loại căn bản? Anan! Một 
là: Cội gốc của Sinh tử từ vô thủy.“ Tức là hiện giờ, ông và chúng sinh dùng cái 
Tâm bám níu theo duyén*% mà làm Tự Tánh“®. Hai là: Cái thé bốn lai thanh 
tịnh Bồ đề Niết bàn vô thủy, tức là cái Chơn Tâm vốn sáng soi của ông bây giờ, 
hay sinh các duyên. Ông lại duyên theo các tướng duyên này mà bỏ quên Chơn 
Tâm. Cho nên tuy trọn ngày sử dụng Nó (Chon Tâm) mà chăng tự biết, oan uỗng 
lạc vào sáu nẽo.” (b) “Anan! Nên biết, ông ngồi đạo [đàn] tràng, tiêu diệt các 
niệm, niệm ấy mà hết, thì Tâm-lìa-niệm thuần túy sáng suốt thay cả, động tĩnh 
chăng doi, nhớ quên như một. Đang khi an trụ nơi đó (nơi Tâm-lìa-niệm) mà vào 
Tam Ma Địa ‘Samadhi’ ...”*% Đoạn này nói lên rằng Thiền Lăng Nghiêm Đại Định 


*3 Cội gốc của Sinh tử từ vô thủy là “Căn bản vô minh.” 
4 Tâm bám níu theo duyên là “Vọng Tâm.” 

4 Tự Tánh cũng gọi là “Chon Tâm”, “Phật Tánh.”... 

46 Kinh ĐPĐTLN trang 205 


19 


không dừng lại trong giai đoạn khi chúng ta mới nhập vào trạng thái của Tâm-lìa- 
niệm (Tâm không còn vọng tưởng) như một số người lầm tưởng, mà phải tiếp tục 
vào Tam Ma Dia (Samadhi,) Chánh Định. Đức Phật Thích Ca phải trải qua 49 
ngày Thiền Định mới nhập vào Chánh định — Samadhi - đắc quả vị Phật. 


Sau đây là chi tiết thực hành Thiền Định: 
Giai đoạn chuẩn bị: 


- Chọn giờ dé thiền định: Đối với người mới bắt đầu thực hành thiền định, nên 
chọn cho mình một giờ nhất định trong ngày thuận lợi cho việc thiền định dé dễ 
có hiệu quả hơn, không nhất thiết phải là giờ Ty, Ngọ, Mẹo, Dậu (11:00 PM - 01 
AM, 11:00 AM - 01:00 PM, 05:00 AM - 07:00 AM, 05:00 PM — 07 PM) như bên 
Tiên đạo. Sở di nên chọn một giờ nhứt định là vì làm như vậy sẽ giúp cho co thé 
có thói quen sẽ sẵn sang vào giờ đó cho việc thiền định như định luật Palov về cho 
con chó khi cho nó ăn, đánh một tiếng chuông, bao tử của nó tiết ra một dịch vị 
trong bao tử. Sau nảy khi nghe tiếng chuông, con chó tự động tiết dịch vị. Con 
người cũng như vậy, cơ thé sẽ sẵn sàng dé ngồi thiền khi đến gid lâu nay quen như 
vậy. Tùy theo mỗi căn cơ, sau khi thực hành thiền định năm ba tháng trở lên, 
chúng ta có thể thực hành thiền định lúc nào cũng được, không nhất thiết phải vào 
một giờ nhất định nào. Thế nào là giờ thuận lợi? Giờ thuận lợi là giờ mà chúng ta 
khi ngồi thiền, không sợ nếu ngồi lâu sẽ trễ giờ dé làm công việc khác. Giờ ngồi 
thiền phải sau giờ ăn ít nhất là hai giờ vì bụng đầy khó ngồi, đễ buồn ngủ. 

- Quần áo: Mặc quan áo rộng, không bó người, bó thắt lưng. Tùy theo nhiệt độ 
của chỗ ngồi, giữ cho thân thé thoải mái, điều hòa. Nếu ngồi trong phòng, tránh 
dùng quạt trần quạt ngay trên đầu. Nếu phải dùng quạt trên sàn nhà, dùng quạt 
xoay và rất ít tiếng động càng tốt. 


- Sàn ngồi: Nên có một bồ đoàn dé ngồi. Bồ đoản có thé chỉ là một miếng thảm 
nhỏ, đôi khi có người phải cần thêm một miếng nệm nhỏ hơn, với độ dày tùy theo 
thế ngồi của mỗi người, tùy theo kiểu xếp chân cao hay thấp vì cần phải giữ lưng 
cho thắng đứng. Nếu không thể ngồi dưới sàn vì xếp chân không được, cũng có 
thé ngồi trên ghế, thong chân đụng xuống sàn một cách thoải mái, lưng thing và 
không dựa lưng vảo thành ghế khiến dễ rơi vào giấc ngủ. 


Đi vào thực hành: 


- Thế ngồi: Chúng ta thỉnh thoảng nghe nói “đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền 
định.” Nhưng thực ra, thế ngồi để thực hành thiền định là phố thông hon cả. Có 
ba thế ngồi mà người Đông phương thường dùng. Thứ nhất là ngồi xếp bằng hai 


20 


chân lại nhưng không đè lên nhau. Thứ hai là ngồi chân trái đè lên chân phải và 
đùi phải, thường được gọi là “bán già” nhiều người làm được. Thứ ba là chân trái 
bỏ lên đùi phải rồi bỏ chân phải lên đùi trái, thường được gọi là “kiết già.” Dầu 
ngôi theo thế nào, cũng phải giữ lưng cho thing đứng. Kiết già, cũng còn ĐỌI là 
thế “hoa sen,” là thế ngôi I tốt nhất, nhưng rất khó, nhất là những người lớn tuôi, gan 
và bắp thịt không còn mềm dẽo nữa. Đầu và cô phải thing dé tránh đầu ngả về 
phía trước cũng như ngã về phía sau. Hai bàn tay để trên hai đùi, trước bụng, bàn 
tay phải để ngửa, đặt trên bàn tay trái, đầu hai ngón tay cái chạm vào nhau. 


- Giữ thân an: Mục đích của thiền định là giữ cho thân an và giúp tâm an. Thân 
và Tâm an sẽ giúp chúng ta có thé ngồi lâu, nhập vào trạng thái “Tâm-lìa-niệm” 
(Tâm không loạn động) dễ dàng hơn. Cho nên, hai mắt nhắm tự nhiên để các bắp 
thịt mắt thư giản, vì thế không nhắm chặt, cũng không mở hi hí. Miệng ngặm tự 
nhiên, không mim cười. Lưỡi để tự nhiên giữa hai hàm răng, không nhất thiết phải 
để lên đóc vọng. Khi cảm thấy toàn thân và thế ngồi thoải mái, chúng ta bắt đầu ra 
lệnh trong tâm không cần phải ra tiếng cho từng phần của thân thé thư giãn. Nhớ 
giữ mắt luôn luôn nhắm. 


Bắt đầu đưa mắt nhìn về hai mí mắt, ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt mắt,” 
(ba lần.) 


Chuyên cái nhìn về cái mặt ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt mặt,” (ba lần.) 
Chuyên cái nhìn về sau co ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt cổ,” (ba lần.) 


Chuyên cái nhìn về vai trái ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt vai trái,” (ba 
lần.) 


Chuyên cái nhìn về cánh tay trái ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt cánh tay 
trai,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về cing tay trái ra lệnh “thư giãn tất ca các bắp thịt cing tay 
trai,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về bàn tay trái ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt bàn tay 
trai,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về vai mặt ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt vai mặt,” (ba 
lần.) 


Chuyên cái nhìn về cánh tay mặt ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt cánh tay 
mặt,” (ba lân.) 


21 


Chuyén cái nhìn về căng tay mặt ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt cing tay 
mặt,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về bàn tay mặt ra lệnh “thư giãn tất ca các bắp thịt bàn tay 
mặt,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về trước ngực ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt ngực,” (ba 
lần.) 


Chuyên cái nhìn xuống dưới bụng ra lệnh “thư giản tất cả các bắp thịt bụng, (ba 
lần.) 


Chuyên cái nhìn về sau lưng ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt lưng,” (ba lần.) 


Chuyên cái nhìn về phía mông trái ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt mông 
trái,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về phía đùi trái ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt đùi trái,” 
(ba lần.) 


Chuyên cái nhìn về phía căng chân trái ra lệnh “thư giãn tat cả các bắp thịt cing 
chân trái,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về phía bàn chân trái ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt bàn 
chân trái,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về phía mông phải ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt mông 
phải,” (ba lân.) 


Chuyên cái nhìn về phía đùi phải ra lệnh “thư giãn tất cả các bắp thịt đùi phải,” 
(ba lần.) 


Chuyên cái nhìn về phía căng chân phải ra lệnh “thư giãn tat cả các bắp thịt cing 
chân phải,” (ba lần.) 


Chuyên cái nhìn về phía bàn chân phải ra lệnh “thư giãn tất ca các bắp thịt bàn 
chân phải,” (ba lần.) 


Chuyên cái nhìn về toàn thân thé, không chú tâm vào bất cứ điểm nado trong thân 
thé, ra lệnh “thư giãn tat ca các bắp thịt trong toàn thân thé” (ba lần.) 


Tùy theo mỗi căn cơ, sau khi thực hành thiền định năm ba tháng trở lên, chúng ta 
có thê khi ngôi vào đê bat dau thực hành thiên định, nêu cảm thay thê ngôi ôn định, 


22 


lưng và cô thắng, thay vì di chuyên cái nhìn về từng phần như trên, chúng ta có thé 
ra một lệnh tông quát “thư giãn tất cả các bắp thịt trong toàn cơ thể” (ba lần.) 


- Giữ Tâm an: Ý chúng ta đang suy nghĩ về Tâm, đó là chúng ta đang sử dụng 
vọng Tâm roi. Vi vậy, chúng ta phải đem cái vọng Tâm này bỏ vào vùng tạm gọi 
là từ trường của Chon Tâm để Chon Tâm giúp thanh tịnh vọng Tâm, giống như bỏ 
một cây kim kim loại nhỏ vào từ trường của khối nam châm, một thời gian ngắn 
sau, cây kim kim loại sẽ có từ tính như một cây kim nam cham. Đó là vùng không 
gian rộng lớn trước mặt. Sau đó, chúng ta phải gieo Tâm vào A lại da thức bằng 
cách ra lệnh: “dem Tâm“” an trú vào Chon Tâm thanh tịnh, thường hằng, 
chiếu sáng khắp mười phương pháp giới,” (ba lần.) Chơn Tâm là cái biết tròn 
đầy — Viên Giác — không hình tướng, không bị giới hạn bởi không gian và thời 
gian. Vì vậy, mắt vẫn nhắm tự nhiên, không có ging, nhìn vào khoảng không gian 
trước mặt, nhưng không chú tâm vào bất cứ điểm nào trong không gian ấy. Làm 
như vậy gọi là an trụ Tâm vào Chơn Tâm và giữ Tâm trong trạng thái tỉnh 
thức, để Tâm đi dần vào trạng thái “Tâm-lìa-niệm.” 


Chim dứt buổi thiền định 


Cham dứt buổi thiền định gọi là xả thiền. Để bắt đầu xả thiền, chúng ta hãy từ từ 
lay nhè nhẹ thân người, hai tay rời nhau. Mở mắt từ từ. Nếu các mí mắt bị cứng, 
dùng hai ban tay xoa mạnh vào nhau cho âm lên, rồi áp hai bàn tay vào mắt, vuốt 
nhẹ ra hai bên đuôi mắt. Làm vậy nhiều lần cho đến khi sức ấm của bàn tay làm 
cho mí mắt mềm và có thể mở ra được dễ dàng, không cần phải cố gắng. Sau đó, 
dùng bàn tay trái vuốt mặt trong của tay mặt, từ co tay dọc theo cing tay, cánh tay 
lên đến vai, rồi vuốt xuống mặt ngoài của tay mặt cho đến các ngón tay. Làm lại 
khoảng mười lần, sau đó, dùng tay phải để vuốt tay trái như đã dùng tay trái vuốt 
tay mặt cũng khoảng mười lần. Bây giờ, chúng ta duỗi hai chân ra, nếu chân bị tê, 
xoa hai ban tay dé tạo hơi ấm, rồi ấp vào hai đầu gối của hai chân mỗi bên khoảng 
mười lần. Sau đó, xoa hai chân từ đùi xuống đến bản chân cho đến khi hết tê. Khi 
cảm thấy toàn thân thoải mái, không còn tê, từ từ đứng dậy, và trở lại sinh hoạt 
bình thường. 


Lưu ý: 


a. Trong Kinh ĐPĐTLN đức Phật đã nói: Trong thời Mạt pháp, muốn thực hành 
Lăng Nghiêm Đại Định có tiến bộ, chúng ta phải nhập Đàn tràng Lăng Nghiêm 
dé được chư Phật, chư Bồ tát gia hộ khiến cho tập khí, nghiệp chướng lâu đời 


# Tâm này là vọng tâm. 


23 


tiêu trừ bớt, và đồng thời nếu có duyên, ở lại đàn tràng để thực hành Thiền 
Định một trăm ngày (Kinh Lăng Nghiêm 144.) 


b. Đức Phật dạy ngài Anan: Nếu có chúng sinh mê dai trong đời Mat Pháp chưa 
hiểu Thiền Na, chắng hiểu lời thuyết pháp mà ưa Tam Muội, ông e răng họ lạc vào 
đường tà thì phải một lòng khuyên bảo họ trì Chú Phật Đảnh Đà La Ni của Ta 
(Kinh Lăng Nghiêm trang 240.) 


c. Tùy thuộc vào công phu tu tập, chúng ta có thể tóm tắt các kết quả của việc 
thực hành Thiên định như sau: 


1. Nếu chúng ta chi mong ngay giờ phút lia trần được vãng sanh về cõi Tịnh độ 
của một vị Phật, chúng ta sẽ có cơ duyên vê coi Pham Thánh Dong Cư Tịnh độ. 


2. Nếu chúng ta giữ một niệm không tán loạn, ngay giờ phút lìa trần chúng ta sẽ 
có cơ duyên về cõi Phương Tiện Hữu Dư Tịnh độ. (Cõi A La Hán) 


3. Nếu chúng ta luôn giữ ở trong trạng thái Tâm-lìa-niệm, ngay giờ phút lia trần 
chúng ta sẽ có cơ duyên về cõi Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh độ. (Cõi BO tát) 


4. Nếu chúng ta từ trạng thái Tâm-lìa-niệm, nhập được vào Chánh Định — 
Samadhi - chúng ta có thé về cõi Thường Tịch Quang Tịnh độ (cõi Phật) bất cứ 
lúc nào. 


ĐÀN TRÀNG LĂNG NGHIÊM 


Một điều rất quan trọng dé giúp thực hành Lăng Nghiêm Đại Định thành tựu nhanh 
chóng là phải xây dựng đàn tràng Lăng Nghiêm để tu tập nhằm hai mục tiêu chính: 


1. Trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, phần “khai thị về Mật giáo” đức 
Phật dạy về thời Mạt Pháp “Nếu có tập khí cũ không thể diệt trừ, ông dạy người 
đó nhất tâm trì tụng Thần Chú Vô Thượng Phật Đảnh Quang Minh “Ma Ha 
Tát Đát Đa Bát Đát Ra” của Ta. Đây là Tâm Chú Như Lai Vô Kiến Đảnh 
Tướng, Phật Tâm Vô Vi, từ đảnh phát huy, ngồi đài sen báu ma tuyên thuyết ra.” 
Chúng ta đang ở trong thời Mạt Pháp và tập khí (nghiệp chướng) từ vô thủy đến 
nay không sao kê siết, vô minh dày đặc che mờ Chon Tâm, nếu không diệt trừ làm 
sao vào được Tam-lia-niém và cuối cùng vảo Chánh Dinh, Chon Tâm hiển bày. 


24 


2. “Trong đàn tràng, bảy ngày dau, chí thành đảnh lễ danh hiệu mười phương Như 
Lai, Chư Đại Bồ Tát, Chư A La Hán. Thường trong sáu thời đi quanh đàn tụng 
Chú, hết lòng hành Đạo, mỗi thời trì một trăm lẻ tám biến. Trong bảy ngày thứ 
hai, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn. Trong Luật 
Tạng của Ta đã có chỉ dạy về nguyện. Trong bảy ngày thứ ba, trong cả mười hai 
thời (?.,) một bé trì Chú Bát Pat Ra của Phật. Cho đến ngày thứ bảy, mười 
phương Như Lai nhất thời xuất hiện chỗ ánh sáng của gương giao nhau, được 
Phật xoa đảnh; bèn ở nơi đạo tràng tu Tam Ma Địa, có thể khiến cho hạng tu 
học đời mạt thế thân tâm sáng sạch như ngọc lưu ly.” 


“Anan! Nếu vị Giới Sư mà vị Tỳ Kheo thọ giới hay một trong mười vị Giới Sư 
chứng minh không được thanh tịnh thì những đạo tràng đó phần nhiều chẳng được 
thành tựu. Sau hai mươi mốt ngày, ngồi nghiêm chỉnh an cư. Trải qua một 
trăm ngày, những người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi mà đắc quả Tu Đà 
Hoàn. Dầu cho thân tâm thánh quả chưa thành, vẫn quyết định tự biết thành 
Phật không sai lầm.” 


Tóm lại, trong đời Mạt Pháp này, để có đủ duyên thực hành thành tựu Lăng 
Nghiêm Đại Định, chúng ta phải xây dựng dan tràng Lăng Nghiêm đê tu tập. 


CÔNG NĂNG THAN CHU LANG NGHIÊM 


Phật tử thuộc hệ thống Chùa Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm tu theo Kinh Đại Phật 
Danh Thủ Lăng Nghiêm đêu trì tụng Thân Chú Lăng Nghiêm. Sau đây xin trích 
dân một sô công năng Thân Chú Lăng Nghiêm gia trì cho người trì tụng: 


Gia sử có chúng sanh tâm còn tan loạn, chưa vào Tam Ma Địa mà lòng nhớ, 
miệng trì Chú này thì các Kim Cang Vương thường theo bên mình. Huông là 
người phát tâm Bồ Đề quyết định thì các vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát ấy sẽ 
tinh thành âm thầm phủ trợ mà phát khởi thần thức người đó, khiến cho người ấy 
đúng lúc nhớ lại được tám mươi bốn ngàn hằng hà sa kiếp, rõ biết khắp cả, không 
còn nghi hoặc... 


“Các chúng sanh ấy, dù tự mình chẳng làm nghiệp phước mà công đức của mười 
phương Như Lai hắn thông cho người này. Do vậy mà trải qua a tăng kỳ“® bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp thường được cùng Chư Phật sanh ở một nơi, vô lượng 
công đức nhóm lại như chim cây ác-xoa thành đồng một chỗ huân tu, vĩnh viễn 
không phân tán. Thế nên có thé khiến người đã phá Giới được Giới Căn thanh 
tịnh; người chưa đắc Giới khiến cho đắc Giới; người chưa Tinh Tin khiến đắc 


4 A tăng kỳ dùng dé chỉ con số rất lớn: 10 lũy thừa 140. 


25 


Tinh Tin; người không Trí Huệ khiến đắc Trí Huệ; người không Thanh Tịnh 
chóng đắc Thanh Tịnh; người chăng giữ Trai Giới tự thành Trai Giới. 


Anan! Người thiện nam đó khi trì Chú này, giả sử có phạm Cắm Giới khi 
chưa thọ trì thì sau khi trì Chú hết thảy tội Phá Giới, không kế nặng nhẹ nhất 
thời tiêu diệt. Dù đã từng uống rượu, ăn năm thứ rau cay, các thứ bắt tịnh thì tất cả 
Chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Tiên Thiên, Quy Thần không cho là lỗi. Giả sử mặc 
y phục không sạch rách nát thì mỗi cử chỉ đi đứng thay đồng thanh tịnh. Dù không 
lập đàn, chăng vào Đạo Tràng cũng không hành đạo mà trì tụng Chú nảy thì công 
đức” so vào Đàn, hành đạo giống nhau không khác. Nếu tạo trọng tội Ngũ 
Nghịch, Vô Gian và tội Tứ Khí, Bát Khí của Tỳ Kheo, Ty Kheo Ni mà tụng Chú 
nảy rồi thì các nghiệp nặng như vậy hắn đều diệt hết như gió mạnh thoi tan dong 
cát không còn chút gì. 

Anan! Nếu có chúng sanh chưa hề sám hối hết thảy tội chướng nặng nhẹ từ vô 
lượng vô số kiếp đến giờ mà nay có thê đọc tụng Chú này, đeo giữ trên người hay 
để nơi chỗ ở như trại, nhà vườn, quán... thì những nghiệp chứa nhóm trước kia đều 
tiêu tan như nước sôi trên tuyết, ching bao lâu đều được ngộ Vô Sanh Nhẫn... 


“Thế nên, Như Lai tuyên dạy Chú này để bảo hộ các người tu hành sơ học 
trong đời vị lai vào được Tam Ma Địa, thân tâm rỗng không, được đại an on, 
không bị hết thảy ma quỷ thần và những oan khiên, nợ nghiệp từ vô thủy tới nay 
đến khuấy hại... 


THAN CHU LANG NGHIÊM 
Đệ Nhat 


1.- Nam mô tát đát tha, tô già da da, a la ha dé, tam miệu tam bồ đà tỏa. 
2.- Nam mô tát dat tha, Phật đà câu tri sắc ni sam. 

3.- Nam mo tat bà, bột đà bột địa, tát đa bệ tệ. 

4.- Nam mô tát da nim, tam miệu tam bồ đà câu tri nim. 
5.- Ta xá ra bà ca, tăng già nam. 

6.- Nam mô lô kê A la hán đa nẫm. 

7.- Nam mô tô lô đa ba na nẫm. 

8.- Nam mô ta yết rị đà già di nẫm. 

9.- Nam mô lô kê tam miệu già đa nam. 

10.- Tam miệu già ba ra, để ba đa na nắm. 

11.- Nam mô đề bà ly sắc néa. 

12.- Nam mô tất đà da, tỳ địa da, đà ra ly sắt nỏa. 


39 


* Đức Phật so sánh “công đức” có được chứ không phải “thành tựu tu chứng. 


26 


13.- Xá ba noa, yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nắm. 
14.- Nam mô bạt ra ha ma ni. 

15.- Nam mô nhơn đà ra đa. 

16.- Nam mô bà già bà đế. 


17.- Lô đà ra da. 

18.- Ô ma bát dé. 

19.- Ta hê dạ da. 

20.- Nam mô bà già bà dé. 

21.- Na ra dã noa da. 

22.- Bàn giá ma ha tam mộ đà ra. 
23.- Nam mô tắt yết rị đa da. 
24.- Nam mô bà già bà dé. 

25.- Ma ha ca ra da. 

26.- Địa rị bát lặc na già ra. 
27.- Tỳ đà ra ba noa ca ra da. 
28.- A địa mục đế. 

29.- Thi ma xá na nê bà tất nê. 
30.- Ma đát rị già noa. 

31.- Nam mô tắt yết rị đa da. 
32.- Nam mô bà già bà dé. 

33.- Da tha già đa cau ra da. 
34.- Nam mô bát đầu ma câu ra da. 
35.- Nam mô bạc xà ra câu ra da. 
36.- Nam mô ma nỉ câu ra da. 
37.- Nam mo già xà câu ra da. 
38.- Nam mô bà già bà dé. 
39.- Đề rị trà du ra tây na. 
40.- Ba ra ha ra noa ra xà da. 
41.- Đa tha già đa da. 

42.- Nam mô bà già ba dé. 
43.- Nam mô a di đa bà da. 
44.- Da tha da da da. 

45.- A ra ha dé. 

46.- Tam miệu tam bồ đà da. 
47.- Nam mô bà già ba dé. 
48.- A sô bệ da. 


27 


49.- Đa tha già đa da. 

50.- A ra ha dé. 

51.- Tam miệu tam bồ đà da. 

52.- Nam mô bà già bà dé. 

53.- Bệ sa xà da, câu lô phệ trụ rị da. 
54.- Bát ra bà ra xà da. 

55.- Đa tha gia đa da. 

56.- Nam mô bà gia bà dé. 

57.- Tam bồ sư bí đa. 

58.- Bát lần nại ra lặc xà da. 

59.- Đa tha gia đa da. 

60.- A ra ha dé. 

61.- Tam miệu tam bồ đà da. 

62.- Nam mô bà già bà dé. 

63.- Xá kê dã mẫu na duệ. 

64.- Đa tha già đa da. 

65.- A ra ha dé. 

66.- Tam miệu tam bồ đà da. 

67.- Nam mô bà già bà dé. 

68.- Lic đác na kê đô ra xà da. 
69.- Đa tha già đa da. 

70.- A ra ha dé. 

71.- Tam miệu tam bồ đà da. 

72.- Đề biều, Nam mô tát yết rị đa. 
73.- E đàm bà già bà đa. 

74.- Tát đát tha già đô sắt ni sam. 
75.- Tát đát đa bác đát lam. 

76.- Nam mô a bà ra thị đam. 

77.- Bác ra dé, dương kỳ ra. 

78.- Tát ra bà bộ đa yết ra ha. 

79.- Ni yết ra ha, yết ca ra ha ni. 
80.- Bạc ra bí địa da, sách đà nể. 
81.- A ca ra, mật ri trụ. 

82.- Bat ri dat ra da, nảnh yết ri. 
83.- Tát ra bà, bàn đà na, mục xoa ni. 
84.- Tát ra bà, đột sắt tra. 

85.- Đột tất phap, bát na né, phạt ra ni. 


28 


86.- Giả đô ra, thất dé nắm. 

87.- Vết ra ha, ta ha tát ra nhã xà. 
88.- Tỳ đa băng ta na yết ri. 

89.- A sắc tra băng xá dé nắm. 

90.- Na xoa sát đát ra nhã xà. 

91.- Ba ra tát đà na yết rị. 

92.- A sắt tra nắm. 

93.- Ma ha yết ra ha nhã xà. 

94.- Tỳ đa băng tát na yết rị. 

95.- Tát bà xá đô lô, né bà ra nhã xà. 
96.- Hô lam đột tất phạp, nan giá na xá ni. 
97.- Bi sa xá, tat đác ra. 

98.- A kiết ni, ô đà ca ra nhã xà. 

99.- A bát ra thị đa câu ra. 

100.- Ma ha bát ra chiến trì. 

101.- Ma ha điệp đa. 

102.- Ma ha dé xà. 

103.- Ma ha thuế da xà bà ra. 

104.- Ma ha bạt ra bàn đà ra, bà tất né. 
105.- A rị da đa ra. 

106.- Tỳ rị cầu tri. 

107.- Thệ ba tỳ xà da. 

108.- Bạt xà ra ma lễ để. 

109.- Tỳ xá lô đa. 

110.- Bột đằng võng ca. 

111.- Bạt xà ra chế hắt na a giá. 
112.- Ma ra chế bà, bát ra chất đa. 


113.- Bạt xà ra thiện trì. 

114.- Tỳ xá ra giá. 

115.- Phiến đa xá, bệ đề bà, bố thị đa. 
116.- Tô ma lô ba. 

117.- Ma ha thuế đa. 

118.- A rị da đa ra. 

119.- Ma ha bà ra a bác ra. 

120.- Bạt xà ra thương yết ra chế bà. 
121.- Bạt xà ra câu ma rị. 

122.- Câu lam đà rị. 


29 


123.- Bạt xà ra hắc tát đa giá. 

124.- Tỳ địa da, kiền giá na, ma rị ca. 
125.- Khuất tô mẫu, bà yết ra đá na. 
126.- Bệ lô giá na, cau ri da. 

127.- Da ra thé, sắc ni sam. 

128.- Ty chiét lam ba ma ni gia. 
129.- Bat xa ra, ca na, ca ba ra ba. 
130.- Lô xà na, bạt xa ra, đốn tri giá. 
131.- Thuế đa giá, ca ma ra. 

132.- Sát xa thi, ba ra bà. 

133.- Ê dé di dé. 

134.- Mẫu đà ra, yết noa. 

135.- Ta bệ ra sam. 

136.- Quật phạm đô. 

137.- An thé na mạ mạ toa. 


Đệ Nhị 


138.- Ô hồng. 

139.- Rị sắt yết noa. 

140.- Bát lặc xá tất đa. 

141.- Tát đát tha, già đô sắt ni sam. 
142.- Hồ hồng. 


143.- Đô lô ung. 

144.- Chiêm bà na. 

145.- Hồ hồng. 

146.- Đô lô ung. 

147.- Tất đàm bà na. 

148.- Hồ hồng. 

149.- Đô lô ung. 

150.- Ba ra sắc địa da, tam bác xá, noa yết ra. 
151.- Hồ hồng. 

152.- Đô lô ung. 

153.- Tát bà dược xoa, hắc ra sát ta. 
154.- Yết ra ha nhã xà 

155.- Tỳ đằng băng tát na yết ra. 
156.- Hồ hồng. 

157.- Đô lô ung. 

158.- Giả đô ra, thi để nim. 

159.- Yét ra ha, ta ha tát ra nắm. 


30 


160.- Tỳ ding bing tat na ra. 

161.- Hồ hong. 

162.- Đô lô ung. 

163.- Ra xoa. 

164.- Bà già phạm. 

165.- Tát đát tha, già đô sắt nỉ sam. 
166.- Ba ra điểm, xà kiết rị. 

167.- Ma ha ta ha tát ra 

168.- Bột thọ ta ha tát ra, thất rị sa. 
169.- Câu tri ta ha tát nê dé lệ. 
170.- A tệ đề thị, ba rị đa. 

171.- Tra tra anh ca. 

172.- Ma ha bạt xà lô đà ra. 

173.- Đề rị, bồ bà na. 

174.- Mạn trà ra. 

175.- Ô hồng. 

176.- Ta tất dé, bạc bà đô. 

177.- Mạ mạ. 

178.- An thé na mạ mạ tỏa. 


Đệ Tam 


179.- Ra xà bà da. 

180.- Chủ ra bạt da. 

181.- A kỳ ni bà da. 

182.- Ô đà ca bà da. 

183.- Tỳ xa bà da. 

184.- Xá tát đa ra bà da. 

185.- Bà ra chước yết ra bà dạ. 
186.- Đột sắt xoa bà dạ. 

187.- A xá nề bà dạ. 

188.- A ca ra, mật rị trụ bà dạ. 
189.- Đà ra ni, bộ di kiếm, ba già ba đà bà dạ 
190.- Ô ca ra, bà đa ba da. 
191.- Lặc xà đàn trà bà dạ. 
192.- Na già bà dạ. 

193.- Tỳ điều dat bà da. 

194.- Tô ba ra noa bà dạ. 

195.- Dược xoa yết ra ha. 


31 


196.- Ra xoa tư yết ra ha. 
197.- Tắt ri đa yết ra ha 
198.- Tỳ xá giá yết ra ha. 
199.- Bộ đa yết ra ha. 

200.- Cưu bàn trà yết ra ha. 
201.- Bồ đơn na yết ra ha. 


202.- Ca tra bé đơn na yết ra ha. 


203.- Tất kiền độ yết ra ha. 
204.- A bá tất ma ra yết ra ha. 


205.- Ô đàn ma đà yết ra ha. 
206.- Xa dạ yết ra ha. 

207.- Hé ri bà dé yết ra ha. 
208.- Xả đa ha rị nắm. 

209.- Yết ba ha ri nim. 

210.- Lô dia ra ha ri nim. 
211.- Mang ta ha ri nắm. 
212.- Mê đà ha ri nim. 

213.- Ma xà ha ri nắm. 

214.- Xà da ha ri nữ. 

215.- Thị ty da ha ri nắm. 
216.- Tỳ da ha ri nim. 

217.- Bà da ha rị nim. 

218.- A du giá ha ri nữ. 
219.- Chất da ha ri nữ. 

220.- Dé sam tát bệ sam. 
221.- Tát bà yết ra ha nim. 
222.- Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di. 
223.- Kê ra da di. 


224.- Ba ri bạt ra giả ca, hat ri dom. 


225.- Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di. 
226.- Kê ra da di. 

227.- Trà diễn ni, hat ri dom. 
228.- Tỳ đà da xa, sân đà da di. 
229.- Kê ra dạ di. 

230.- Ma ha bát du bát đát dạ. 
231.- Lô đà ra, hit ri dom. 
232.- Ty đà da xà, sân đà da di. 
233.- Kê ra dạ di. 

234.- Na ra dạ noa, hit ri đớm. 


32 


235.- Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di. 

236.- Kê ra dạ di. 

237.- Đát đóa già lô trà tây, hất rị đớm. 
238.- Tỳ đà da xà, sân đà dạ di. 

239.- Kê ra dạ di. 

240.- Ma ha ca ra, ma dat ri già noa, hat ri đớm. 
241.- Ty da da xa, san da da di. 

242.- K€ ra da di. 

243.- Ca ba ri ca, hit ri dom. 

244.- Ty đà da xa, sân đà da di. 

245.- Kê ra da di. 

246.- Xà dạ yết ra, ma độ yết ra. 

247.- Tát bà ra tha ta đạt na, hat ri dom. 
248.- Ty đà da xà, sân đà da di. 

249.- Kê ra dạ di. 

250.- Giả đốt ra bà kỳ né, hit ri dom. 
251.- Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di. 

252.- Kê ra da di. 

253.- Tỳ ri dương hat ri tri. 

254.- Nan đà kê sa ra, da noa bác dé. 
255.- Sách hé da, hit ri đởm. 

256.- Tỳ đà da xà, sân đà da di. 

257.- Kê ra da di. 

258.- Na yết na xá ra bà noa, hit ri dom. 
259.- Ty đà da xà, sân đà da di. 

260.- Kê ra dạ di. 

261.- A la hán, hat ri dom, tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di. 
262.- Kê ra da di. 

263.- Tỳ da ra gia, hat ri dom. 

264.- Tỳ đà da xà, sân đà da di. 

265.- Kê ra da di, bat xà ra ba nề. 

266.- Câu hê da, cau hê da. 

267.- Ca địa bát dé, hat ri dom. 

268.- Tỳ đà da xà, sân đà da di. 

269.- Kê ra dạ di. 

270.- Ra xoa võng. 

271.- Bà già phạm. 

272.- An thé na mạ mạ tỏa. 


Đệ Tứ 


33 


273.- Bà già phạm. 

274.- Tát đát đa bát đát ra. 

275.- Nam mô tý đô dé. 

276.- A tất đa na ra lặc ca. 

277.- Ba ra bà tất pho tra. 

278.- Tỳ ca tát đát đa bát đề rị. 

279.- Thập Phật ra, thập Phật ra. 

280.- Đà ra đà ra. 

281.- Tần đà ra tần đà ra, sân đà sân đà. 
282.- Hồ hồng. 

283.- Hồ hồng. 

284.- Phin tra. 

285.- Phan tra, phan tra, phấn tra, phấn tra. 
286.- Ta ha. 

287.- Hê hê phấn. 

288.- A mâu ca da phấn. 

289.- A ba ra đề ha đa phấn. 

290.- Bà ra bà ra đà phấn. 

291.- A tô ra, tỳ đà ra, ba ca phấn. 

292.- Tát bà đề bệ tệ phấn. 

293.- Tát bà na già tệ phấn. 

294.- Tát bà dược xoa tệ phấn. 

295.- Tát bà kién that bà tệ phấn. 

296.- Tát bà bé đơn na tệ phấn. 

297.- Ca tra bé đơn na tệ phấn. 

298.- Tát bà đột lang chỉ dé tệ phấn. 

299.- Tát bà đột sáp tỷ lê, hit sắc đề tệ phấn. 
300.- Tát bà thập bà lê tệ phan. 

301.- Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn. 

302.- Tát bà xá ra bà noa tệ phấn. 

303.- Tát bà địa dé kê tệ phấn. 

304.- Tát bà đát ma đà kê tệ phấn. 

305.- Tát bà tỳ đà da, ra thé giá lê tệ phấn. 
306.- Xà dạ yết ra, ma độ yết ra. 

307.- Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn. 

308.- Tỳ địa da, giá lê tệ phan. 

309.- Giả đô ra, phược kỳ nề tệ phấn. 
310.- Bat xà ra, câu ma ri. 

311.- Tỳ đà dạ, ra thệ tệ phấn. 

312.- Ma ha ba ra đỉnh dương, xoa kỳ rị tệ phấn. 


34 


313.- Bạt xà ra thương yết ra dạ. 
314.- Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn. 
315.- Ma ha ca ra đạ. 

316.- Ma ha mat dat ri ca noa. 

317.- Nam mô ta yết rị đa dạ phấn. 
318.- Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn. 

319.- Bột ra ha mâu ni duệ phấn. 
320.- A kỳ ni duệ phấn. 

321.- Ma ha yết ri duệ phấn. 

322.- Yết ra đàn trì duệ phấn. 

323.- Miệc đát rị duệ phấn. 

324.- Lao dat ri duệ phan. 

325.- Giá văn trà duệ phan. 

326.- Yết la ra dat ri duệ phan. 

327.- Ca bát ri duệ phan. 

328.- A địa mục chất da, ca thi ma xá na. 
329.- Bà tư né duệ phấn. 

330.- Diễn kiết chất. 

331.- Tát doa ba toa. 

332.- Mạ mạ, ấn thé na mạ mạ tỏa. 


Đệ Ngũ 


333.- Đột sắc tra chất đa. 
334.- A mạt đát rị chất đa. 
335.- Ô xà ha ra. 

336.- Già bà ha ra. 

337.- Lô địa ra ha ra. 
338.- Ta bà ha ra. 

339.- Ma xà ha ra. 

340.- Xà đa ha ra. 

341.- Thị tỷ đa ha ra. 
342.- Bạt lược dạ ha ra. 
343.- Kiền đà ha ra. 
344.- Bồ sử ba ha ra. 
345.- Phả ra ha ra. 

346.- Bà tỏa ha ra. 

347.- Bát ba chất đa. 
348.- Đột sắc tra chất đa. 
349.- Lao đà ra chất đa. 
350.- Dược xoa yết ra ha. 


35 


351.- Ra sát ta yết ra ha. 

352.- Bế lệ đa vết ra ha. 

353.- Tỳ xá giá yết ra ha. 

354.- Bộ đa yết ra ha. 

355.- Cưu bàn trà yết ra ha. 
356.- Tất kiền đà yết ra ha. 

357.- Ô đát ma đà yết ra ha. 
358.- Xà dạ yết ra ha. 

359.- A bá tất ma ra yết ra ha. 
360.- Trạch khê cách, trà kỳ ni yết ra ha. 
361.- Rị Phật đề yết ra ha. 

362.- Xà di ca yết ra ha. 

363.- Xá câu ni yết ra ha. 

364.- Lao đà ra, nan địa ca yết ra ha. 
365.- A lam bà yết ra ha. 

366.- Kiền độ ba ni yết ra ha. 
367.- Thập phạt ra, yên ca hê ca. 
368.- Trị dé dược ca. 

369.- Dat lệ dé dược ca. 

370.- Giả đột thác ca. 

371.- Ni đề thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra. 
372.- Bạc để ca. 

373.- Tỷ để ca. 

374.- Thất lệ sắt mật ca. 

375.- Ta né bát dé ca. 

376.- Tát bà thập phạt ra. 

377.- That lô kiết dé. 

378.- Mạt đề bệ đạt lô chế kiếm. 
379.- A ÿ lô kiềm. 

380.- Mục khê lô kiềm. 

381.- Yết rị đột lô kiềm. 

382.- Yết ra ha yết lam. 

383.- Yết noa du lam. 

384.- Dan đa du lam. 

385.- Hat ri dạ du lam. 

386.- Mat ma du lam. 

387.- Bat ri that ba du lam. 

388.- Tỷ lật sắc tra du lam. 

389.- Ô đà ra du lam. 

390.- Yết tri du lam. 


36 


391.- Bat tất dé du lam. 

392.- Ô lô du lam. 

393.- Thường gia du lam. 

394.- Hắc tất đa du lam. 

395.- Bạt đà du lam. 

396.- Ta phòng án già, bát ra trượng già du lam. 
397.- Bộ đa tỷ đa trà. 

398.- Trà kỳ ni thập bà ra. 

399.- Đà đột lô ca, kiến dot lô kiết tri, bà lộ đa tỳ. 
400.- Tát bát lô, ha lăng gia. 

401.- Du sa đát ra, ta na yết ra. 

402.- Tỳ sa dụ ca. 

403.- A ky ni, 6 đà ca. 

404.- Mat ra bệ ra, kiến đá ra. 

405.- A ca ra, mật rị đốt, đát liễm bộ ca. 
406.- Địa lật lặc tra. 

407.- Tỷ rị sắt chất ca. 

408.- Tát bà na câu ra. 

409.- Tứ dẫn già bệ, yết ra rị dược xoa, đác ra sô. 
410.- Mat ra thị, phệ dé sam, ta bệ sam. 
411.- TẤt đát đa bác đát ra. 

412.- Ma ha bạt xà lô, sắc ni sam. 

413.- Ma ha bác lặc trượng kỳ lam. 
414.- Dạ ba đột đà, xá dụ xà na. 

415.- Biện đát lệ noa. 

416.- Ty đà da, bàn đàm ca lô di. 

417.- Đề thù, bàn đàm ca lô di. 

418.- Bát ra tỳ đà, bàn đàm ca lô di. 
419.- Đát điệt tha. 

420.- Úm. 

421.- A na lệ. 

422.- Tỳ xá dé. 

423.- Bệ ra, bạt xà ra, đà rị. 

424.- Bàn đà bàn đà nễ. 

425.- Bà xà ra, bàn ni phấn. 

426.- Hồ hong, đô lô ung phấn. 

427.- Ta bà ha. 


Chim dứt Thần Chú Lăng Nghiêm Ngũ Đệ 


37 


Thần Chú Lăng Nghiêm Ngũ Đệ Ngắn: 

Nam Mô Phat Dinh Quang Tụ Bat Già Pham Tát Dat Da Bát Dat Ra 
- Um. 

- A na lệ. 

- Tỳ xá dé. 

- Bệ ra, bạt xà ra, đà rị. 

- Bàn đà bàn đà nễ. 

- Bà xà ra, bàn ni phan. 

- Hồ hong, đô lô ung phan. 

- Ta bà ha. 


Cham dứt 


38 


MỤC LỤC 


trang 
Đường vào Kinh Lăng Nghiêm . : : : : : : . 03 
Loi dan nhap : : : : l ) ` : . 03 
Điều kiện can, trước khi tìm hiểu Phật Pháp . . : . . 05 
Kinh là gi? . : : : . 05 
Tứ Diệu Đề . . . _ . . . . 07 
Bát Chánh Đạo .. : : : : : : : : #110 
Phần trợ duyên cho Bát Chánh Đạo . l : : : : . 17 
Thực hành Thiền định . : : : . 19 
Đàn Tràng Lăng Nghiêm : : : : : : : . 24 
Công năng Thần Chú Lăng Nghiêm _. . . 25 
Thần Chú Lăng Nghiêm . : : : : . 26 


39 


